Tin Lành Cho Người Việt 
Nam 


Nguyễn Văn Huệ 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


1. Có phải theo Đạo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà không? 
2. Có phải Đạo Tin Lành là đạo của người Mỹ không? 

3. Phải chăng Đạo Tin Lành cũng là đạo tin theo để làm 
lành? 





6. Muốn theo Đạo Tin Lành tôi phải làm gì? 


Nguyễn Văn Huệ 


Tin Lành Cho Người Việt Nam 


"Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các 
ngươi hãy ấn nån và tin Đạo Tin Lành” 
Lời Chúa Cứu Thế Giê-xu 


Người Việt Nam là một trong những dân tộc chịu nhiều khổ 
đau nhất trên thế giới. Thảm trạng chiến tranh, nghèo khổ, 
thiếu thốn, tị nạn, thuyền nhân, trại tù cải tạo... là những nỗi 
đau khó phai mờ trong lòng những người liên hệ. Nhưng 
người Việt Nam cũng là dân tộc có đức tính, chịu đựng, mau 
khoang dung tha thứ, có sức mạnh tinh thần kiên cường bất 
khuất, có truyền thống gia đình hiếu thảo tốt đẹp. Người 
Việt Nam cũng là một dân tộc "tâm linh" vào hàng đầu của 
nhân loại. Phần lớn người Việt Nam có đạo và sùng đạo, khi 
đã có đạo cha mẹ ông bà để lại trong gia đình thì thường giữ 
theo, cho là đủ, không muốn tìm hiểu các đạo khác, không 
để ý nhận xét đâu là chân lý, đâu là con đường duy nhất 
mình phải vâng theo. 

Từ chỗ không chịu khó tìm hiểu đến nơi, nhiều người Việt 
Nam đã có những hiểu lầm đáng tiếc đối với Đạo Tin Lành, 
thậm chí nhiều người không biết đến Tin Lành là gì. Nhằm 
mục đích giải tỏa hiểu lầm và trình bày sự chân chính của 
Đạo Tin Lành, chúng tôi kính mong quí đồng hương lấy 


khách quan suy xét những điều chúng tôi chân thành phát 
biểu sau đây: 


Nguyễn Văn Huệ 
Tin Lành Cho Người Việt Nam 
1. Có phải theo Đạo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà không? 


Câu trả lời khẳng định là: KHÔNG, xin được giải bày như sau: 
nhiều người Việt Nam, vì chưa tìm hiểu đến nơi đến chốn 
nên đã vội cho rằng theo Đạo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà. Đây 
là thành kiến không đúng do hiểu cách người Tin Lành bày 
tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, tổ tiên. Người Tin Lành 
biểu lộ sự hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ chủ yếu khi ông 
bà cha mẹ còn sống, còn khi ông bà cha mẹ qua đời thì con 
cháu lo chôn cất chu đáo theo nghỉ lễ trang nghiêm của hội 
thánh trong tinh thần thương tiếc, hy vọng, ngoài ra không 
nhang đèn, không lập bàn thờ bài vị, không van vái, không 
cúng bái người đã chết. Có lẽ vì người Tin Lành không làm 
theo phong tục cổ truyền đối với người quá cố như những 
người Việt Nam khác nên một số đồng bào cứ lầm tưởng như 
vậy là bỏ ông bỏ bà, thậm chí có người cho vậy là bất hiếu. 
Đạo nào cũng dạy con người biết hiếu kính ông bà cha mẹ vì 
đó là nền tản cho sự sinh tổn của nhân loại. Đạo Tin Lành là 
đạo kính Chúa yêu người, lấy lời Đức Chúa Trời làm mẫu mực 
thiêng liêng cho cuộc sống, lại càng chuyên tâm dạy dỗ, 
khuyên bảo người tín hữu và con em mình hết lòng hiếu 
kính ông bà cha mẹ đúng như lời Chúa dạy. Sỡ dĩ người Tin 
Lành không làm theo phong tục cổ truyền đối với người quá 
cố là vấn đề niềm tin cùng lý do thực tế. 

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Chúa Trời dạy rõ: "phải hiếu 


kính cha me, như vậy ngươi mới được sống lâu trên đất 
Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ban cho." (Xuất Hành 20:12) và 
ai đánh cha mẹ phải bị xử tu", ai chưỡi rủa cha mẹ, phải bị 
xử tử" (Xuất Hành 21:15-17). Trong Kinh Thánh Tân Ước, 
Chúa Giê-xu đã lên án thái độ giả hình của những người 
mượn lý do tôn giáo để bỏ bê bổn phận hiếu thảo đối với 
cha mẹ. Thánh Phaolô cũng liệt kê hành động bội nghịch 
cha mẹ như là tội ác của nhân loại. Ông khuyên "Con cháu 
trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo 
đáp cha mẹ" (Timôthê I 5:4). Ôâng cũng nhắc lại điều răn 
Chúa dạy: "Phải hiếu kính cha mẹ" là điều răn đầu tiên kèm 
theo lời hứa, "nhờ đó con mới được phúc và sống lâu trên 
đất" (Eâphêsô 6:1-3). Nói một cách khác người Tin Lành 
muốn được phúc và sống lâu trên đất phải thật lòng hiếu 
kính cha mẹ theo như lời Chúa dạy. 

Thế tại sao người Tin Lành không cúng bái, không thờ lạy 
ông bà cha mẹ quá cố? Người Tin Lành cũng là người Việt 
Nam biết tôn trọng những truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
tiền nhân để lại nhưng những phong tục nào không phù hợp 
với lời Chúa dạy thì người Tin Lành không dám vâng theo. 
Thánh Kinh đã dạy rõ các tín hữu Tin Lành: "Vả, lúc trước 
anh em còn tối tăm, nhưng bây giờ nên người sáng láng 
trong Chúa. Hãy bước di như các con sáng láng, vì bông trái 
của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành 
thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công 
việc vô ích của sự tối tăm." (Eâphêsô 5:8-11). ). Dựa trên lời 
Chúa dạy, người Tin Lành phải hết lòng thành thật yêu 
thương cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già sức yếu 


đồng thời tôn kính tổ tiên, giữ danh thơm tiếng tốt cho gia 
đình, dòng họ. Người Tin Lành quan niệm chữ hiếu có giá trị 
đích thực khi con cháu bày tỏ lòng hiếu thảo, báo đáp công 
ơn ông bà cha mẹ khi các cụ còn sống. Một món ăn ngon lúc 
đói lòng, một cái áo ấm khi trời lạnh, một lon sữa, thuốc 
men khi ốm đau, một lời thăm hỏi ân cần khi buồn bả mà 
con cháu dâng tặng ông bà cha mẹ lúc các cụ còn sống, 
thiết tưởng có giá trị muôn phần hơn mâm cao cổ đầy và 
tiếng khóc than thảm thiết lúc ông bà cha mẹ đã khuất. Khi 
các cụ qua đời thì lập tức bước vào một thế giới khác do 
Chúa định. Trường họp nếu các cụ đã tin thờ Chúa thì được 
về ngay với Chúa hưởng nước thiên đàng. Chúa Giê-xu 
phán: "Hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà 
nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi 
dựng nên trời đất" (Mathi ơ 25:34). ). Nếu các cụ trước kia 
không tin thờ Chúa thì nay chờ ngày Chúa phán xét công 
bình như Thánh Kinh khẳng định: "theo như đã định cho loài 
người phải chết một lần rồi chịu phán xét" (Hêbơ rơ 9:27). 
Ông bà cha mẹ dù yêu thương chúng ta bao nhiêu đi nữa, 
một khi đã qua đời thì không còn liên lạc gì với trần gian, 
không có quyền ban phước hay giáng họa, không nhận 
hưởng được lễ vật gì, cũng không giải quyết được vấn đề từ 
sự cúng bái hay van vái của chúng ta. Tất cả những phước 
hạnh tươi đẹp chúng ta đã có, đang có và sẽ được có, đều 
hoàn toàn do Đức Chúa Trời ban cho mà thôi. Chúng ta đáng 
phải hết lòng biết ơn Ngài, cầu khẩn với Ngài và vâng lời 
Ngài mới là phải lẽ. 

Người xưa có câu nói mĩa mai, "sống không cho ăn, chết làm 


cổ làm văn tế ruồi." Như thế, người xưa cũng thực tế lắm 
thay! Có bậc cha mẹ nào dạy: "lúc cha mẹ còn sống, con 
không cần quan tâm phụng dưỡng, chỉ cần khi cha mẹ chết, 
mỗi năm lo cúng kiến một lần là được? Không bao giờ có bậc 
cha mẹ nào dạy như thế cả. Vả lại khi con cháu cúng giổ, 
không hề có chuyện người chết về ăn, chỉ có người sống ăn 
uống với nhau, đôi khi trở thành dịp nhậu nhẹt, rồi sanh cải 
cọ, rây rà thắc mắc không hay. Giả sử người chết có hưởng 
được của cúng thì liệu người sống có đủ bình tĩnh ngồi ăn 
không? Nếu bảo phải thấp nhan đèn, phải lập bàn thờ bài vị, 
phải cúng giổ theo lối cổ truyền mới có hiếu, thế thì có bao 
nhiêu dân tộc khác ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, và cả Phi 
Châu đã không làm như vậy, thì họ bất hiếu cả sao? Trong 
cả năm con cháu không cúng quảy thì người chết lấy gì ăn, 
lấy gì hưởng để chờ ngày cúng giổ? 

Vì quan niệm như vậy nên người Tin Lành không cúng giổ. 
Khi có cuộc họp mặt truyền thống gia đình, người Tin Lành 
thường nhắc đến công ơn ông bà cha mẹ, cầu nguyện tạ ơn 
Chúa, xin Chúa ban bình an, sức khỏe cho người thân còn 
sống, rồi cùng ăn uống vui vẻ thật thà. Người Tin Lành phải 
tôn trọng và thường xuyên thăm viếng chăm sóc mồ mả ông 
bà cha mẹ và của người thân. Do ảnh hưởng của lời Chúa 
dạy mà các nghĩa trang ở các nước Âu Mỹ theo đạo Tin Lành 
được chăm sóc thật chu đáo, đẹp då chẳng khác nào những 
công viên đầy hoa lá. Người Tin Lành phải tôn trọng tình bà 
con ruột thịt, sẵn sàng yêu thương giúp đỡ bà con và những 
ai đang cần giúp đỡ, nhưng vấn đề liên quan đến tín 
ngưỡng, đức tin thì không dám trái lời Chúa dạy. 


Mặc khác, thử xem phong tục thờ cúng. Trên bàn thờ tổ tiên, 
người ta thờ Ngũ-Đại-Tông gồm có năm bài vị thờ năm ông: 
Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Hiển. Khi có người trong tộc qua đời, 
thì con cháu đem tên người mới chết đặt vào chỗ ông Hiển 
lên ông Khảo, đưa ông Khảo lên ông Tổ, đưa ông Tổ lên ông 
Tằng, đưa ông Tằng lên ông Cao ra khỏi bàn thờ. Thờ 
phượng như vậy làm sao đủ được, vì thỉnh thoảng cứ phải bỏ 
bớt các vị trên trước, không thờ nữa. Người Tin Lành tin rằng 
loài người cần hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời theo lời 
Chúa dạy trong Thánh Kinh mới là thờ đầy đủ. Ngài là Đấng 
Tạo Hóa và bảo tổn muôn loài vạn vật, cũng là Đấng cầm 
quyền họa phước trên đời sống chúng ta. Thờ phượng Đức 
Chúa Trời giống như tưới gốc cây là tưới được cả cây, chứ 
không phải chỉ tưới cành, tưới ngọn. Vả lại, người Tin Lành 
rất kính sợ điều răn Chúa dạy: "Các ngươi không được thờ 
thần nào khác ngoài Ta" (Xuất Hành 20:3). 

Như vậy quí đồng hương thấy người Tin Lành là người hiếu 
theo phương cách đúng và thực tế không bỏ ông bỏ bà. 
Mong quí vị mau mau trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời là 
Đấng Chân Thần, như người con đã đi xa trở về nhà cha, 
vâng lời Thiên phụ chúng ta. Đó mới là hiếu thảo chân thật, 
đó mới là sự thờ phượng đẹp lòng Chúa, đẹp lòng tổ tiên và 
ích lợi cho bản thân vậy. 


Nguyễn Văn Huệ 
Tin Lành Cho Người Việt Nam 
2. Có phải Đạo Tin Lành là đạo của người Mỹ không? 


Câu trả lời rõ ràng là: Không, xin giải bày như sau: 

Châu Mỹ mới được khám phá năm 1492 và nước Mỹ mới 
được lập quốc năm 1776, nghĩa là hơn 200 năm nay, trong 
khi Đạo Tin Lành đã có từ 2000 năm trước, như vậy không 
thể nói Đạo Tin Lành là Đạo Mỹ được. 

Trên thế giới, có một số dân tộc có tôn giáo riêng như: Ấn Độ 
có Ấn Độ giáo, Phật giáo, Nhật Bản có Thần giáo Shinto, Do 
Thái có Do Thái giáo", như vậy Đạo Tin Lành không là đạo 
riêng của một dân tộc nào. Đạo Tin Lành là Tin Tức Tốt Lành 
của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại, không phân 
biệt màu da chủng tộc, ngôn ngữ, phái tính. Đạo Tin Lành 
thích hợp với mọi dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. Đạo Tin 
Lành có gốc rễ phát sinh từ nước Do Thái nhưng không phải 
là đạo của người Do Thái. Phần đông người Mỹ theo đạo Tin 
Lành, nhưng đạo Tin Lành không phải là đạo Mỹ. Đạo Tin 
Lành thịnh hành ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu và nhiều 
nước ở Phi Châu. Gần đây Đạo Tin Lành phát triển mạnh ở 
Đại Hàn và Nam Mỹ. Theo bản thống kê chính xác, thì hiện 
nay một phần ba nhân loại trên thế giới đang tôn thờ Chúa 
Cứu Thế Giê-xu. Khoảng 86% người Mỹ, Gia-nã-đại, Úc đều 
tin theo Chúa. Kết quả hiển nhiên do đạo Tin Lành đem lại 
cho các quốc gia, các gia đình và từng đời sống con người 
đã chứng minh giá trị ưu việt và cụ thể của Đạo Tin Lành. 


Trên thực tế, không phải ngẩu nhiên mà có sự trùng hợp 
giữa 50 quốc gia nghèo nhất trên thế giới cũng là những 
quốc gia có ít người tiếp nhận Tin Lành nhất. Trong các quốc 
gia này ước tính có khoản 2 hoặc 3 tỷ người chưa tiếp nhận 
Chúa. Một tác giả đã đi đến kết luận sau đây sau khi quan 
sát hiện trạng các quốc gia nghèo trên thế giới: "The poor 
are lost and the lost are poor" (tạm dịch, những người nghèo 
khổ là những người chưa biết Chúa, và những người chưa 
biết Chúa là những người nghèo khổ). Mức sống của một 
quốc gia thường định mức theo tuổi thọ trung bình, tỉ lệ tử 
vong của trẻ em sơ sinh và tỉ lệ xóa nạn mù chữ. Hầu hết 
những quốc gia có mức sống thấp nhất là những quốc gia có 
ít người thờ Chúa nhất. Trái lại những quốc gia có mức sống 
cao nhất là những quốc gia có nhiều người thờ Chúa nhất. 

Thật ra Đạo Tin Lành bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh 
tại thành Bết-lê-hem, nước Do Thái. Trong đêm Đấng Cứu 
Thế ra đời, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến loan báo 
tin mừng cho nhân loại: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các 
ngươi một Tin Lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân..." 
(Luca 2:9). Chính sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế đã chia 
đôi dòng lịch sử của nhân loại thành ra trước Chúa và sau 
Chúa. Niên hiệu của cả thế đang dùng được tính từ năm 
Chúa giáng sinh. Sau khi chịu chết vì tội lỗi nhân loại trên 
thập tự giá, Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, chiến thắng 
tử thần. Rồi trước khi về trời Ngài đã truyền lệnh cho các 
môn đồ, "hãy đi khắp thế gian giảnh Tin Lành cho mọi 
người. Ai tin và chịu Báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin 
sẽ kết tội" (Mác 16:15,16). Dưới sự tác động của quyền phép 


Đức Thánh Linh, các môn đồ Chúa đã vâng lệnh Ngài đem 
Tin Lành truyền bá khắp nơi trên thế giới, chiến thắng tối 
tăm, sợ hãi, biến đổi hẳn khuôn mặt văn hóa của thế giới, 
thay đổi hẳn số phận hẩm hiu của biết bao nhiêu cuộc đời. 
Năm 1911 Đạo Tin Lành mới được truyền bá đến Việt Nam 
do các giáo sĩ của Hội Truyền Giáo Phúc Aâm Liên Hiệp ở 
Bắc Mỹ, kết quả thành lập được Hội Thánh Tin Lành Việt 
Nam. Vào các thập niên 60 và 70, các Hội Truyền Giáo Tin 
Lành khác lần lượt đến tại Việt Nam và thành lập các Hội 
Thánh Báp-tít, Mennonite, Ngũ Tuần...Ngay từ những năm 
tháng đầu tiên, người Tin Lành ở Việt Nam đã sớm tiến tinh 
thần tự lập, tự trị và tự truyền bá Tin Lành cho đồng bào Việt 
Nam. 

Người đặt câu hỏi trên đây dường như có ý muốn nói rằng 
Đạo Tin Lành là đạo của người Mỹ, chúng ta là người Việt 
Nam thì theo đạo người Việt Nam. Thật ra những truyền 
thống tôn giáo mà nhiều người Việt Nam đi theo cũng không 
phải phát xuất từ Việt Nam. Nho Giáo, Lão Giáo xuất phát từ 
Trung Quốc, Phật Giáo xuất phát từ Ấn Độ và được truyền 
đến nước ta chủ yếu qua ngã Trung Quốc. Thời xưa, vì sự 
giao thông thế giới bên ngoài còn hạn chế, người Việt Nam 
chưa có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa Cơ Đốc Giáo, nhưng 
chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa Trung Quốc. Thậm 
chí chữ viết của người Việt Nam xưa kia cũng viết theo lối 
Hán Tự; học thì học Tứ Thư, Ngũ Kinh của người Trung Hoa. 
Vì bị người Trung Hoa đô hộ hàng ngàn năm, nên cả nền văn 
hóa lẫn truyền thống tôn giáo của người Việt Nam cũng chịu 
ảnh hưởng theo người Trung Hoa là chuyện không tráng 


khỏi. Nhưng người Việt Nam là một dân tộc bất khuất, luôn 
tiếp nhận cái tốt của các dân tộc khác để biến thành cái hay 
cái tốt của mình. Vì vậy không một người Việt Nam nào theo 
Phật Giáo nói rằng tôi theo đạo Aán Độ, cũng không người 
Việt Nam nào chịu ảnh hưởng của Nho Giáo nói rằng tôi theo 
đạo Trung Quốc. Vì thế có nhiều người Aâu Mỹ theo Đạo Tin 
Lành và nổ lực đem Tin Lành truyền bá khắp thế giới, ta 
cũng không nên nói Đạo Tin Lành là Đạo của Mỹ, không dính 
dáng đến người Việt Nam. Điều quan trọng là chúng ta hãy 
tìm hiểu xem Đạo Tin Lành đã tin gì, giảng gì và đã đem lại 
được ích lợi gì cho nhân loại nói chung và người Việt Nam 
theo Đạo Tin Lành nói riêng. 

Người Việt Nam là một dân tộc kính sợ Đức Chúa Trời. Ngày 
xưa, hằng năm các vua chúa thay mặt toàn dân lập đàn tế 
Trời (thường gọi là cúng tế Nam Giao) và dân chúng thường 
lập bàn thờ Thiên ở trước nhà để cầu Trời. Gặp khó khăn 
người Việt Nam thường kêu: Trời ơi! Nhờ Trời! Câu Trời sống 
thì ăn cơm Trời, uống nước Trời, chết thì nói: về chầu Trời 
hoặc Trời kêu ai nấy dạ. Câu ca dao sau đây là một bằng cớ: 
"Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, 
lấy đầy bát cơm." Đa số người Việt Nam sống bằng nông 
nghiệp đã biết rõ được cơm no áo ấm là nhờ ơn Trời. Biết có 
Đức Chúa Trời nhưng không thờ Trời cho đúng cách là đáng 
tiếc. Biết ơn Trời nhưng không biết làm thể nào cho đẹp lòng 
Trời là điều đáng thương. Như vậy người Việt Nam nên quay 
về thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách Ngài chỉ dẫn qua 
Đạo Tin Lành là hợp tình, hợp lẽ và cần thiết lắm thay. 


Nguyễn Văn Huệ 
Tin Lành Cho Người Việt Nam 


3. Phải chăng Đạo Tin Lành cũng là đạo tin theo để 
làm lành? 


Mọi người Việt Nam điều biết phân biệt điều lành, điều dữ. Ai 
cũng biết "ở hiền gặp lành." Ai cũng muốn ăn ngay ở lành. 
Chịu ảnh hưởng của Nho Giáo, người Việt Nam còn biết quí 
trọng đạo làm người, biết ơn quân sư phụ, biết giữ nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín. Da số người Việt Nam đều sung đạo, không 
theo tôn giáo này thì cũng theo tín ngưỡng khác. Từ đó 
người Việt Nam quan niệm cho rằng Đạo nào cũng tốt, Đạo 
nào cũng dạy cho người ta ăn ngay ở lành, vậy Đạo Tin Lành 
cũng là Đạo tin theo để làm lành thì không cần theo, vì mình 
đã có đạo rồi, thậm chí đạo của mình có đông người theo. 

Thật ra chữ Tin Lành có nghĩa là Tin Tức Tốt Lành chứ không 
có nghĩa là tin theo để làm lành. Nếu truyền thêm cho người 
Việt Nam một đạo dạy làm lành nữa thì cũng bằng thừa vì từ 
nhỏ đến lớn, ai cũng biết cần phải làm lành. Vấn đề ở đây 
låg loài người dù đủ ý thức cân làm lành nhưng không đủ 
khả năng làm lành cho trọn. Thánh Phaolô đã diễn tả sự thật 
nầy như sau: "Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi, bởi tôi có 
ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì 
tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ 
mình không muốn. Vậy tôi thấy có một luật nầy trong tôi khi 
tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi " (La- 
mã 7:18-21). Một thánh nhân mà còn tự thú như vậy huống 


chi chúng ta là phàm nhân. Sở dĩ chúng ta không làm lành 
trọn được là vì luật tội lỗi đang hiện diện trong mỗi con 
người chúng ta, chế ngự tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta 
không có khả năng làm lành cho trọn. Dù suốt đời ta cố 
gắng làm lành nhưng chỉ một ngày ta lỡ làm ác thì cũng 
luống công. Kinh Thánh chép rằng: "Người nào giử toàn bộ 
luật pháp, nhưng chỉ phạm một điều là coi như đã phạm tất 
cả" (Giacơ 2:10). Dù ta chưa làm gì nên tội đối với trước luật 
pháp của loài người thì trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta 
vẫn bị kể là tội nhân. Dù ta có làm được bao nhiêu việc làm 
tốt đối với đời, thì trước mặt Chúa vẫn còn thiếu hụt, không 
có gì đáng kể. Những việc công bình của loài người Ngài 
xem như "áo nhớp". Tiêu chuẩn của Chúa là trọn vẹn, mà 
loài người thì bất toàn. "Mọi người đều phạm tội, hụt mất sự 
vinh hiển của Đức Chúa Trời". Thánh Phao-lô làm chứng tiếp: 
"thật bất hạnh cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát ách nô lệ của xác 
thịt tội lỗi hư hoại nầy?" Rồi ông vui mừng phát biểu: "Tạ ơn 
Thượng Đế, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, 
Chúa chúng ta" (La-mã 7:24-25). Cảm tạ Chúa, vì Chúa biết 
rõ loài người không có khả năng tự mình giải thoát ra khỏi 
quyền lực ghê gớm của tội lỗi nên "Đang khi chúng ta còn 
yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội". 
Nhờ sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền 
năng của Đức Thánh Linh, khi một tội nhân ý thức tội, ăn 
năn tội, quyết tâm từ bỏ tội quay về cùng Chúa, thì Chúa 
ban quyền năng tái tạo người đó trở nên mới, đồng thời ban 
cho người đó có khả năng vừa muốn, vừa làm những việc 
lành mà trước đó họ không làm được bằng sức riêng. Những 


việc lành người tin Chúa làm được là kết quả của một đời 
sống mới yêu Chúa và yêu người. Tình thương làm được tất 
cả... 

Nếu hiện nay quí đồng hương đang theo một tôn giáo dạy 
người ta làm lành, đó cũng là điều tốt. Thế nhưng chính 
trong quá trình cố gắng làm như thế, quí vị cũng đã nhận ra 
sự thật là mình làm lành không trọn, lòng không bình an, 
không biết chắc nỗ lực đến mức nào mới đủ để được lên 
thiên đàng. Tất cả mọi người đang tự tu, tự cứu và dựa vào 
việc lành để được cứu rỗi đều có một tâm trạng bất an như 
thế. Người Tin Lành thì luôn luôn tin chắc mình đã được cứu 
rỗi, với tâm trạng bình an hy vọng. Người Tin Lành chắc khi 
qua đời là về ngay với Chúa trên thiên đàng. Tại sao dám 
chắc như vậy? Tại vì sự cứu rỗi là quà tặng do Chúa Cứu Thế 
Giê-xu làm trọn xong xuôi và ban tặng cho chúng ta. Quà 
tặng nầy không phải do chúng ta làm gì xứng đáng để nhận 
lãnh, nhưng do lòng thương xót vô hạn Chúa ban cho: "Vì 
tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức 
Chúa Trời là đời sống vĩnh cữu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, 
Chúa chúng ta." Đức Chúa Trời đã tuyên hứa như thế và 
Ngài là Đấng thành tín, không bao giờ thất hứa. Rất mong 
quí đồng hương lấy lòng tin tiếp nhận Tin Lành của Chúa 
Cứu Thế Giê-xu để hưởng được ơn cứu rỗi tuyệt vời, vô giá 
do Chúa ban cho. 


Nguyễn Văn Huệ 
Tin Lành Cho Người Việt Nam 


4. Đạo Tin Lành khác với Đạo Công Giáo La-mã như 
thế nào? 


Đạo Tin Lành và Đạo Công Giáo có cùng một gốc mà ra. Cả 
hai đều có cùng niềm tin nơi Đức Chúa Trời căn cứ trên 
Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng sự khác biệt chíng 
giữa hai giáo hội này là vị trí và thẩm quyền mỗi bên dành 
cho Thánh Kinh. Mặc dù người Công Giáo tin rằng Thánh 
Kinh được Đức Chúa Trời sôi dẫn, họ cũng tin rằng truyền 
thống Giáo Hội trải qua dòng lịch sử do các Giáo Hoàng và 
Giáo Hội Nghị lập thành có giá trị quyết định trong các vấn 
đề niềm tin và giáo lý. Vì đó theo năm tháng Giáo Hội Công 
Giáo La-mã đã thêm những giáo lý không có trong Kinh 
Thánh. 

Ta có thể nhắc qua một số giáo lý thêm thắt đó như sau: 
Cầu nguyện trực tiếp với Đức Mẹ, với các thánh và các thiên 
thần (năm 600), mua chứng thư xá tội để giảm thiểu thời 
gian ở ngục luyện tội (năm 1190); xưng tội với linh mục 
(năm 1215), Thánh Kinh được liệt vào danh sách cấm giáo 
dân đọc (Toulouse năm 1229), ngục luyện tội từ giáo lý nên 
lên thành tín điều bởi Công Đồng Florence (năm 1438); 
truyền thống Giáo Hội được thừa nhận có uy quyền tương 
đương Thánh Kinh bởi Công Đồng Trent (năm1545), Đức Mẹ 
vô nhiễm nguyên tội được Giáo Hoàng Pius IX công bố năm 
1854; Si Vô Ngộ (không sai lầm) của Giáo Hoàng được Công 


Đồng Vatican công bố năm 1870, Giáo Hoàng Benedict XV 
công bố Đức Mẹ là Đấng đồng cứu chuộc với Chúa Giê-xu và 
Đức Mẹ về trời được Giáo Hoàng Pius XII công bố năm 1950. 
Người Tin Lành tin tưởng Thánh Kinh là uy quyền duy nhất 
và đầy đủ của đức tin. Người Tin Lành chỉ tôn trọng những 
truyền thống nào của Hội Thánh phù hợp với Thánh Kinh. 
Người Tin Lành muốn trở về với cuội nguồn đức tin và hình 
thức sống đạo theo như Thánh Kinh chỉ dẫn, không thêm, 
không bớt. 

Vào thời cải chánh Giáo Hội (từ khoảng năm 1500 đến 1650) 
ở Châu Âu một tu sĩ Công Giáo La-mã người Đức tên Martin 
Luther, đã tái khám phá tín lý xưng nghĩa bởi đức tin do sứ 
đồ Phao Lô viết ra trong thư La-mã thuộc Thánh Kinh Tân 
Ước. Luther lý luận: "nếu một người được xưng nghĩa (tức 
được kể là trắng án) khỏi tội lỗi duy bởi đức tin đặt nơi Chúa 
Giê-xu như Thánh Kinh khẳng định, thì cần gì ta phải đi hành 
hương, phải tự hành xác để thú tội, cần gì mua chứng thư xá 
tội, cần gì trải qua ngục luyện tội và chịu các phép bí tích 
sau cùng?" Vì những khám phá của Luther đã cắt đứt truyền 
thống của Công Giáo La-mã nên ông bị Giáo Hội thời bấy giờ 
dứt phép thông công. Tuy nhiên phần lớn người Đức đương 
thời đã lũ lượt kéo đến nghe ông giảng Thánh Kinh. Từ đó 
Giáo Hội Lutheran đã được thành lập và phát triển cho đến 
ngày nay. Rồi những nhà thần học khác như John Calvin, một 
người Pháp, cũng đã thách thức các giáo huấn của Công 
Giáo La-mã và từ ảnh hưởng của Calvin, các Giáo Hội Cải 
Cách, Giáo Hội Trưởng Lão đã hình thành. Về sau các Giáo 
Hội Anh Quốc, Giáo Hội Báptít, Giám Lý, rồi Ngũ Tuần...được 


thành lập. Những Giáo Hội này, xuất phát từ sự phản kháng 
(protest) nhằm cải cách Công Giáo La-mã nên thường được 
gọi chung là Giáo Hội Protestant hay Hội Thánh Tin Lành. 
Người Công Giáo Việt Nam trước đây gọi người Tin Lành là 
Thệ Phản. Ngày nay người Công Giáo gọi người Tin Lành là 
Anh Em Ly Khai. 

Điều đáng mừng là giữa dòng Giáo Hội Công Giáo đang có 
phong trào tân canh, trở về nghiên cứu Kinh Thánh, canh 
tân ân sũng và nỗ lực truyền bá Phúc Âm, đồng thời không 
ngừng cải thiện mối quan hệ với người Tin Lành trong phong 
trào hiệp nhất. 

Thiết tưởng sự kiện có nhiều giáo phái khác nhau trong Cơ 
Đốc Giáo chẳng khác nào một cây cổ thụ có nhiều cành, 
nhánh. Vấn đề quan trọng là cây này có là bóng che mát 
cho bản thân ta trong cuộc đời đang oi bức, trái cây nầy có 
ngon ngọt bổ ích cho linh hồn ta đang đói khác hay không. 
Hơn nữa nhánh cây ấy có đang lưu chuyển sự sống từ gốc 
cây thiên liêng là Chúa Cứu Thế Hằng sống hay không. Giáo 
phái hay nhà thờ không cứu rỗi được linh hồn của chúng ta. 
Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có quyền năng cứu vớt 
chúng ta ra khỏi tội lỗi và đưa chúng ta đến thiên đàng mà 
thôi.Việc lựa chọn một giáo phái để tham gia là tùy hoàn 
cảnh và tùy ý thức lựa chọn riêng của mỗi người. Điều quan 
trọng là quí đồng hương nên sáng suốt lựa chọn cho mình 
một Hội Thánh trung tín rao giảng và làm theo lời Chúa, thể 
hiện đức tin và tình yêu thương như Chúa Cứu Thế Giê-xu 
dạy dö, ban truyền. 


Nguyễn Văn Huệ 
Tin Lành Cho Người Việt Nam 


Đạo Tin Lành khác với các tôn giáo Á Đông như thế 
nào? 


Đạo Tin Lành và các tôn giáo Á Đông có nhiều điểm dị biệt 
về niềm tin và niềm hy vọng. Thượng Đế của tư tưởng Á 
Đông không mang ngôi vị cá biệt, còn Đức Chúa Trời của 
Thánh Kinh thì có ngôi vị. Ngài là một Đấng Toàn Năng, Toàn 
Tri, Toàn Tại, Toàn Thiện, Toàn Mỹ. Nơi một số tôn giáo Á 
Đông, Thượng Đế là vạn vật và vạn vật là Thượng Đế, còn 
Thánh Kinh dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa độc lập 
với các tạo vật do Ngài dựng nên. 

Luật về nghiệp (Karma) là một tín ngưỡng phức tạp nơi 
nhiều tôn giáo Á Đông. Nghiệp tốt hay những việc làm tốt là 
phương thế duy nhất để con người tự giải thoát khỏi vòng 
luân hồi, còn nghiệp xấu sẽ làm con người tái đầu thai vào 
những kiếp thấp hơn kiếp trước đây. Tóm lại một lời là con 
người phải nỗ lực tự giải cứu bằng việc làm, công đức. Trong 
khi đó Thánh Kinh lại dạy rằng, "Đức Chúa Trời cứu rỗi không 
vì công đức của chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban 
Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta." (Tít 3:5) 
Các việc làm của người tín hữu có chỗ đứng rất quan trọng 
nhưng đó là kết quả xuất phát từ sự cứu rỗi người ấy đã 
nhận được từ nơi Chúa và là cách thể hiện lòng biết ơn của 
người ấy đối với Chúa. Việc làm và công đức không phải là 
điều kiện để được cứu rỗi từ Chúa. 


Thánh Kinh cũng không hề dạy rằng có cơ may thứ hai cho 
việc đầu thai chuyển kiếp. Nếu mỗi người điều có kiếp trước, 
tại sao không ai nhớ được kiếp trước mình đã làm gì? Mỗi 
người là một con người độc đáo, mỗi người có một linh hồn 
riêng và phải chịu trách nhiệm riêng trước mặt Đức Chúa 
Trời trong ngày, Ngài phán xét thế gian. Thánh Kinh quả 
quyết, "theo như đã định cho loài người phải chết một lần 
rồi chịu phán xét" (Hêbơrơ 27). Như vậy không có chuyện 
đầu thai chuyển kiếp. 

Đối với các tôn giáo Á Đông, lịch sữ không có mục đích hay 
ý nghĩa gì cả, đó là cuộc đấu tranh không bao giờ dứt. Trong 
khi đó Thánh Kinh phát họa một Đức Chúa Trời siêu việt 
đang điều khiển dòng lịch sử tiến đến mục đích tối hậu là 
thiết lập một vương quốc vĩnh cữu do Chúa Giê-xu cai trị 
trong sự chính Trực, công bình. 

Điểm khác biệt nữa là các tôn giáo Á Đông thường thờ lạy 
tượng là điều Chúa cấm. Thánh Kinh gọi đó là hình thức "thờ 
phượng vật thọ tạo thay cho Đấng Tạo Hóa là Đấng đáng 
được tôn thờ muôn đời." Trong khi đó Chúa Cứu Thế đã dạy 
rõ, "Đức Chúa Trời là thân nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm 
thần và lẽ thật mà thờ phượng Ngài." Thánh Kinh khẳng 
định, "nguyện sự tôn quí vinh hiển đời đời vô cùng về nơi 
vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức 
Chúa Trời có một mà thôi! A-men." (Timôthê I 1:17) 

Tất cả những tôn giáo Á Đông và những tôn giáo khác trên 
thế giới điều là những cố gắng của con người đi tìm Đấng 
Thượng Đế, trong khi đó đạo Tin Lành tiết lộ sự cố gắng của 
Đức Chúa Trời tìm kiếm con người qua thân vị Chúa Cứu Thế 


Giê-xu. Con người hữu hạn không tìm được Đấng vô hạn, 
nhưng Đấng vô hạn có thể tìm đến với con người. Con người 
không thể lấy sức riêng để lên thiên đàng, nhưng Đức Chúa 
Trời có thể đem thiên đàng ban tặng cho chúng ta. Bổn phận 
của chúng ta là đón nhận quà tặng của Ngài, nếu khước từ 
là mắc tội với Chúa. 

Vì vậy điều mong ước sâu xa của chúng tôi là quí đồng 
hương lấy đức tin đón nhận phước hạnh của nước thiên đàng 
ngay trong đời này do Chúa Cứu Thế sẵn ban cho những 
người tin cậy và vâng lời Ngài. Chúa Cứu Thế muốn quí vị 
sống một đời sống sung mãn trong đời nầy và hy vọng ngời 
sáng chắc chắn cho đời sau. Phước hạnh nầy sẽ đến cách 
sống động ngay khi quí vị tin cậy Chúa Giê-xu. Xin quí vị hãy 
suy xét cho kỉ giữa triết lý đời nầy với chân lý Thánh Kinh để 
chọn cho mình con đường sống, bảo đảm yên tâm không 
bao giờ hối tiếc. Triết lý là sản phẩm của con người còn chân 
lý là sự mặt khải của Đức Chúa Trời soi dẫn đường lối chúng 
ta. 


Nguyễn Văn Huệ 
Tin Lành Cho Người Việt Nam 


5. Tôi đã có đạo rồi, tại sao tôi phải theo đạo Tin 
Lành? 


Người Việt ta hay nói theo đạo là đi theo đạo. Điều nãy, 
ngầm ý nói đến một con đường. Đạo là con đường. Nhưng 
con đường ta đang đi dẫn ta đến mục đích mong muốn hay 
không là điều vô cùng quan trọng. Con đường quyết định số 
phận đời đời của mỗi người chúng ta. Giả sử chúng ta đang 
đi đường đến một nơi mà chúng ta chưa hề đặt chân tới, khi 
có người địa phương biết ta đi lạc và bảo ta đi lại đúng 
đường thì ta sẽ làm chi? Dĩ nhiên ta cần chỉnh lại cho đúng 
hướng đi. Hoặc giả ta đang sắp chết đuối giữa biển khơi, 
nguy hiểm đến tính mạng, nếu có người đem tàu cấp cứu 
đến cứu giúp, ta lại từ chối hay sao? Hỏi tức là trả lời rồi vậy. 
Các giáo chủ đời nầy thường chỉ hướng cho chúng sinh tự đi 
tìm chân lý hoặc bảo tự thắp đuốt mà đi, nhưng Chúa Cứu 
Thế Giê-xu tuyên bố rõ ràng, "Ta là con đường, Chân lý và 
nguồn sống. Nếu không nhờ Ta, không ai đến được cùng 
Cha."(Giăng 14:6). Thử hỏi ai biết rõ đường lên thiên đàng 
phước hạnh cho bằng Chúa Giê-xu là Đấng từ trời xuống. Và 
ai đưa chúng ta vào thiên đàng cho bằng Chúa Giê-xu là 
Đấng đã chiến thắng sự chết và sống lại khải hoàng? Kính 
mong quí vị suy xét để chọn con đường theo Chúa Giê-xu là 
con đường duy nhất đúng trên thế gian nầy, Kinh Thánh 
chép, "Chẳng có sự cứu rỗi trong một Đấng nào khác, vì ở 


dưới trời nây chẳng có danh nào khác ban cho loài người để 
chúng ta nhờ đó mà được cứu" (Công vụ sứ đồ 4:12). 

Có nhiều người Việt Nam muốn trở lại cùng Chúa nhưng còn 
ngại ngùng vì một vài mối lo sợ không chính đáng. Chẳng 
hạn sợ thần linh hoặc ông bà trách phạt, sợ người ta nói 
mình không trung thành với tôn giáo cũ, sợ bạn bè cho mình 
là yếu đuối, sợ tội lỗi nhiều không biết Chúa có tha thứ 
không, sợ theo Chúa thì đành bỏ hết những thú vui tạm bợ 
trần gian...Nhưng thưa bạn, chúng ta trở về với Đức Chúa 
Trời là Cha, là Đấng Tối Cao thì còn sợ ai? Ngài sẽ tiếp đón 
và bảo vệ chúng ta và dìu chúng ta đi theo con đường của 
Ngài. Còn gì phước hạnh hơn khi tội chúng ta được Chúa 
tha, linh hồn được Chúa cứu? Trái lại còn gì khủng khiếp hơn 
khi la đời kêu: "Trời ơi!" chỉ để nghe được Chúa phán: "Ta 
không hề biết ngươi hoặc "hãy quăng nó ra ngoài là nơi có 
khóc lóc và nghiến răng"Chúa Giê-xu đã từng cảnh cáo. 
"Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì 
có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?" 
(Mathiơ 16:26). 

Có nhiều người Việt Nam không thiếu gì về phương tiện vật 
chất, nhưng phần tâm linh thì khô khan, trống vắng, đời 
sống gia đình và bản thân buồn bã, cô đơn, sống không thấy 
ý nghĩa. Xin hãy nghe Chúa Giê-xu mời gọi: "Những ai đang 
mệt nhọc và gánh nặng ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các 
con được nghĩ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn diệu dàng; hãy 
mang ách với Ta và học theo Ta, các con sẽ được an nghĩ 
trong tâm hồn. Vì ách Ta êm diệu và gánh Ta nhẹ nhàn" 
(Mathiơ 11:28-30). 


Kinh Thánh cho biết khi một người từ bỏ con đường läm lạc 
và quay về cùng Chúa thì cả thiên đàng sẽ hoan hỉ vui 
mừng. Chúa Giê-xu tiết lộ, Ta nói cùng các ngươi, trước mặt 
thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho 
một kẻ có tội ăn năn" (Luca 15:10). Đặc biệt nhất là mọi 
người thật lòng trở về cùng Chúa đều hưởng được sự bình an 
và vui mừng khôn xiết. Kinh Thánh chép về người thu thuế 
thàng Giêricô là Xa-chê, người cai ngục thành Philíp, người 
đội trưởng quân đội La-mã ở thành Sê-sa-rê...Những người 
này đã cùng với cả gia đình mở tiệc ăn mừng vì được trở lại 
cùng Chúa. Kinh Thánh cũng chép người phụ nữ Samari đã 
hớn hở vui mừng giới thiệu Chúa cho toàn thể đồng hương 
của mình sau khi đích thân gặp Chúa. Kinh Thánh còn mô tả 
phước hạnh của người quay về cùng Chúa chẳng khác nào 
người tìm được kho báu, người con đi hoang trở về được 
người cha tiếp đón, người mù được sáng, người nô lệ được tự 
do, người mắc nợ lớn được tha, người chết được sống lại. 
Niềm vui nầy cũng rất thật và sâu sắc đối với hàng tỉ người 
đang theo Chúa trên khắp thế giới ngày nay. Rất mong 
chính bạn cũng từng trải được kinh nghiệm bình an vui thỏa 
nầy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 


Nguyễn Văn Huệ 
Tin Lành Cho Người Việt Nam 
6. Muốn theo Đạo Tin Lành tôi phải làm gì? 


Theo Đạo Tin Lành là không phải theo một tổ chức tôn giáo 
nhưng là tin cậy và đi theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đang 
sống và đang dìu dắt chúng ta trên con đường dẫn vào 
nguồn sống. Vì vậy điều cần thiết là ta phải nghe Ngài chỉ 
dẫn và vâng lời Ngài. Chúa Giê-xu phán: " Kỳ đã trọn, nước 
Trời đã đến gần, các con hãy ăn năn và tin Đạo Tin Lành" 
(Mác 1:15). 

Ăn năn tội là bạn nhận biết mình có tội, đau buồn về tội lỗi 
và quyết tâm từ bỏ, chuyển hướng quay về cùng Chúa. 

Tin nhận Chúa là bạn biết rằng Chúa Giê-xu yêu bạn đến nỗi 
đã hy sinh mạnh báu trên thập tự giá vì chính mình bạn, bạn 
cảm xúc về tình yêu của Chúa và bạn quyết tâm tin cậy 
Chúa, phó thác cuộc đời mình cho Chúa, hứa nguyện tiếp 
tục tiến bước trên con đường theo Chúa. 

Kinh Thánh chép : "Bởi vì đạo rất gần con, đạo ở ngay trong 
miệng, trong lòng con. Đó là đạo đức tin chúng tôi hằng 
công bố: Nếu miệng anh em xưng nhận Chúa Giê-xu là 
Chúa, và lòng anh em tin Thượng Đế đã khiến Ngài sống lại 
thì anh em được cứu rỗi . Vì do lòng tin, anh em được kể là 
người công chính, và do miệng xưng nhận Ngài, anh em 
được cứu rỗi...Vì tất cả những người kêu cầu danh Chúa đều 
được cứu rỗi" (La-mã 10:8-13). Chúa Giê-xu phán: "Nầy, Ta 
đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, 


thì Ta sẽ vào..." (Khải Thị 3:20) 

Ngay bây giờ Chúa đang thấy rõ lòng bạn và bạn có thể kêu 
cầu danh Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành như sau: 
"Kính lạy Chúa Giê-xu, con biết con là người có tội, xin Chúa 
tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền 
cứu rỗi linh hồn con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết 
đền tội cho con, Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại để ban sự 
sống vĩnh cữu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn và 
đời sống tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế và Chúa của đời 
con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên con 
đường theo Chúa suốt đời con. Con thành kính tạ ơn Chúa 
và cầu xin trong danh Chúa Giê-xu. A-men." 

Lời câu nguyện trên đây có bày tỏ đúng ý nguyện của lòng 
bạn chăng? Nếu có, mời bạn hãy thành tâm cầu nguyện với 
Chúa bằng những lời tương tự. Chúa Cứu Thế đang sống và 
Ngài đang nghe lời cầu nguyện của bạn. Ngài nhậm lời bạn 
và bước vào cuộc đời bạn ngay khi bạn mở miệng kêu cầu 
danh Ngài. Kinh Thánh chép: "Vì ai kêu cầu danh Chúa đều 
được cứu." 

Mời bạn hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành 
gần ngay bạn ở để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng 
anh em thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh và chúc mừng 
các bạn gia nhập gia đình của Chúa Giê-xu. 

Mục sư Nguyễn văn Huệ 

Muốn tìm hiểu thêm về niềm tin Cơ đốc xin liên lạc với: 

Hội Thánh Tin Lành Baptist Thiên Ân 

2900 SW Myrtle Street 

P.O.Box 46406 


Seattle, WA 98146 
(206) 935-4944 
reach@thienanvn.org 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: www.thienanvn.org 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 17 tháng 7 năm 2004 


